The 
Software 
Alliance 


jasa] 


Ngày 10 tháng 3 năm 2022 


GÓP Y CUA LIÊN MINH PHAN MÈM (BSA) VÈ DU’ THAO LUAT BAO 
VE QUYEN LỢI NGƯỜI TIEU DUNG 


Kính gửi: Bộ Công Thương 


BSA | Liên minh Phan mềm (BSA)! trân trọng cảm ơn Bộ Công Thương (Bộ CT) vì đã cho chúng tôi 
cơ hội đóng góp ý kiến với dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (LBVQLNTD 2022). BSA 
là t6 chức hàng đầu hỗ trợ ngành công nghiệp phần mềm toàn cầu trước chính phủ và trên thị trường 
quốc tế. Các thành viên của BSA là những công ty sáng tạo nhất thế giới, tạo ra các giải pháp phần 
mềm mà giúp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô trong mọi thành phần của nền kinh tế hiện đại hóa 
và phát triển. 

BSA ủng hộ việc Chính phủ Việt Nam thu thập ý kiến đóng góp của các bên liên quan đối với 
LBVQLNTD 2022. Chúng tôi hiểu rằng LBVQLNTD 2022 nhằm thay thế Luật bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng hiện hành được ban hành vào năm 2010. LBVQLNTD 2022 đề xuất các nghĩa vụ mới đối 
với "nền tảng trung gian trực tuyến" và "nền tảng trung gian trực tuyến lớn", cũng như các điều khoản 
liên quan tới việc bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. 

BSA nhận thấy rằng việc ban hành các chính sách và quy định hợp lý để bảo vệ người tiêu dùng là 
thiết yếu trong thời đại thương mại điện tử, nhằm bảo vệ người tiêu dùng một cách hiệu quả trong 
môi trường kỹ thuật số. Nếu được điều chỉnh thích hợp, các chính sách như vậy có thé giúp phát 
triển một nền kinh tế kỹ thuật số trong nước sôi động và đổi mới, đồng thời tạo ra sự tin tưởng lớn 
hơn vào việc sử dụng các công nghệ để tạo điều kiện cho việc áp dụng các dịch vụ hỗ trợ phần mềm 
an toàn và hiệu quả. Do đó, điều quan trong là phải đảm bảo rằng LBVQLNTD 2022 không đặt ra các 
yêu cầu vô lý hoặc quá khắt khe đối với các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ phần mềm, và đặc biệt là 
những yêu cầu được thiết kế để hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp. Các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu trong 
LBVQLNTD 2022 cũng phải phù hợp với dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân (Nghị định 
BVDLCN)? của Việt Nam và tương thích với pháp luật bảo vệ dữ liệu quốc tế. Nếu không, những 
nghĩa vụ này sẽ cản trở khả năng của chính các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia hiệu quả 
vào nền kinh tế kỹ thuật số đang phát trién mạnh mẽ của Việt Nam. 


Tóm tắt các Khuyến nghị của BSA 
BSA khuyến nghị những điều sau: 





1 Thành viên của BSA bao gồm: Adobe, Alteryx, Altium, Amazon Web Services, Atlassian, Autodesk, Aveva, Bentley Systems, 
Box, Cisco, CNC/Mastercam, Dassault, DocuSign, Dropbox, IBM, Informatica, Intel, MathWorks, Microsoft, Nikon, Okta, 
Oracle, PTC, Rockwell, Salesforce, SAP, ServiceNow, Shopify Inc., Siemens Industry Software Inc., Splunk, Trend Micro, 
Trimble Solutions Corporation, Twilio, Unity Technologies, Inc., Workday, Zendesk, va Zoom Video Communications, Inc. 


? BSA lưu ý rằng Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP thông qua Hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định 
BVDLCN, và Bộ trưởng Bộ Công an hiện được giao nhiệm vu báo cáo và xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban 
hành Nghị định BVDLCN. 


300 Beach Road P: +65 6292 2072 Regional Representative Office 
#30-06 The Concourse F: +65 6292 6369 UEN: S97RF0005K 
Singapore 199555 W: bsa.org 


e _ Điều chỉnh các định nghĩa có phạm vi qua rộng va không rõ ràng trong LBVQLNTD 2022 dé 
loại trừ một cách rõ ràng các công ty cung cấp các dịch vụ được thiết kế cho khách hang 
doanh nghiệp, trái ngược với người tiêu dùng cá nhân, từ phạm vi pháp luật; 


e Phân biệt giữa các chủ thể quyết định cách thức va ly do thu thập thông tin cá nhân (bên 
kiểm soát dữ liệu) va chủ thể chỉ đơn giản xử lý những thông tin cá nhân đã được thu thập 
thay mặt cho một công ty khác (bên xử lý dữ liệu) và loại trừ bên xử lý dữ liệu khỏi các 
nghĩa vụ cụ thé trong LBVQLNTD 2022;4 và 


e _ Loại bỏ Điều 9 của LBVQLNTD 2022 về yêu cầu sự đồng ý dé tránh nhằm lẫn và mâu thuẫn 
với dự thảo Nghị Định BVDLCN. 


Điều chỉnh định nghĩa và loại trừ các nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp 


LBVQLNTD 2022 đặt ra các định nghĩa cho “t chức kinh doanh”,5 “nền tảng trung gian trực tuyén”,® 
and “nền tảng trung gian trực tuyến lớn”.” Những định nghĩa này mang tính rộng mở và áp đặt các 
nghĩa vụ lên các chủ thé không tương tác với người tiêu dùng cá nhân, chẳng hạn như nhà cung cấp 
dịch vụ doanh nghiệp. Do đó, BSA khuyến nghị rằng các định nghĩa trong LBVQLNTD 2022 nên 
được điều chỉnh để loại trừ các nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp khỏi phạm vi điều chỉnh. 


Các dịch vụ doanh nghiệp hoặc dịch vụ doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) tạo điều kiện hoạt 
động của nhiều tô chức trên khắp thế giới, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty lớn, 
chính quyền địa phương và trung ương, bệnh viện, trường học, trường đại học và các tô chức phi lợi 
nhuận. Khác với dịch vụ tập trung vào người tiêu dùng - dịch vụ cung cấp trực tiếp cho người dùng 
cuối cá nhân, dịch vụ doanh nghiệp chỉ dành cho đối tượng khách hang là các tô chức thuộc mọi quy 
mô và trên tất cả các ngành nhằm giúp họ hoạt động an toàn và hiệu quả, cải thiện năng suất, tăng 
cường phát triển sản phẩm và dịch vụ va gia tang cơ hội dé họ đổi mới va phát triển. Do đó, các nhà 
cung cấp dịch vụ doanh nghiệp làm việc chặt chẽ với các khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 
của họ nhưng thường không tương tác với các khách hàng cá nhân hoặc người dùng cuối được các 
khách hàng doanh nghiệp đó phục vụ. 


LBVQLNTD 2022 áp đặt nhiều nghĩa vụ mới khác nhau đối với các doanh nghiệp, chẳng hạn như các 
yêu cầu phải có được sự đồng ý trước của người tiêu dùng để sử dụng dữ liệu cá nhân của họ và 
cập nhật hoặc xóa dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng theo yêu cầu. Tuy nhiên, nhiều nhà cung cấp 
dịch vụ doanh nghiệp không có đủ năng lực để thực hiện các nghĩa vụ đó vì họ chỉ có quyền truy cập 
hạn chế vào dữ liệu khách hàng doanh nghiệp của mình, bao gồm cả danh tính người tiêu dùng cá 
nhân hoặc chi tiết liên hệ. Dé lấy ví dụ, quyền truy cập của nhà cung cap dịch vụ doanh nghiệp và 
kiến thức về dữ liệu đó thường bị hạn chế bởi các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư và bảo mật 
được tích hợp trong các sản phẩm và dịch vụ của họ và được thực thi theo các điều khoản hợp đồng 
giữa nhà cung cấp và khách hàng doanh nghiệp của họ. Hơn nữa, chính khách hàng doanh nghiệp 
thường giữ mối quan hệ với người dùng cuối cá nhân (không phải nhà cung cấp dịch vụ doanh 
nghiệp). Việc buộc các nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp phải tuân theo những nghĩa vụ này sẽ 
không chỉ là không khả thi về mặt kỹ thuật và thực tế mà còn có thể khiến họ vi phạm các nghĩa vụ 
theo hợp đồng và các nghĩa vụ pháp lý khác. 





3 Cách Phần mềm Doanh nghiệp Trao quyền cho các Doanh nghiệp trong nền Kinh tế theo hướng dữ liệu, tháng 1 năm 2021, 
https://www.bsa.org/files/policy-filings/01 1921bsaenierprisesoftware101.pdf và được đính kèm với van bản nay. 





4 Tiêu chuẩn Toàn cầu: Phân biệt giữa Bên Kiểm soát và Bên Xử lý trong Pháp luật về Quyền riêng tư tháng 3 năm 2020, 
https://www.bsa.org/files/policy-filings/03032020controllerprocessor.pdf và được đính kèm voi văn bản nay. 





5 LBVQLNTD 2022, Điều 3.2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công 
đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung cấp dich vụ trên thị trường nhằm mục dich sinh lợi, 
bao gồm: a) Thương nhân, thương nhân nước ngoài theo quy định của Luật Thương mại; b) Cá nhân hoạt động thương mại 
độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh; 

ê LBVQLNTD 2022, Điều 3.11. Nền tảng trung gian trực tuyến là các hệ thống thông tin do tổ chức, cá nhân thiết lập và vận 
hành để cung cấp môi trường trên không gian mạng cho các tổ chức, cá nhân khác giao dịch với người tiêu dùng. 


7 LBVQLNTD 2022, Điều 3.12. Nền tảng trung gian trực tuyến lớn là nền tảng tác động đến số lượng đủ lớn người tiêu dùng 
sử dụng dịch vụ trực tuyên trên nên tảng theo quy định của Chính phủ. 


300 Beach Road P: +65 6292 2072 Regional Representative Office 
#30-06 The Concourse F: +65 6292 6369 UEN: S97RF0005K 
Singapore 199555 W: bsa.org Page 2 of 5 


Ví dụ, theo Điều 21 trong dự thảo, các nghĩa vụ cung cấp các giải pháp kỹ thuật được dat ra dé ngăn 
chặn các dịch vụ khỏi việc quấy rối người tiêu dùng. Trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ doanh 
nghiệp được khách hàng doanh nghiệp của họ sử dụng để tiếp cận người dùng cuối cá nhân của họ, 
nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp đó không có tư cách can thiệp vào hành động của khách hàng 
doanh nghiệp liên quan đến người dùng cuối của khách hàng đó. Không nên áp đặt các nghĩa vụ đối 
với nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp trong các tình huống như vậy. 


Hơn nữa, việc áp đặt các nghĩa vụ đối mặt người tiêu dùng lên các nhà cung cấp dịch vụ doanh 
nghiệp không làm tăng thêm quyền riêng tư của người tiêu dùng. Ví dụ: nếu nhà cung cấp dịch vụ 
doanh nghiệp được yêu cầu phải có sự đồng ý của người dùng cuối cá nhân, thì trường hợp thường 
xảy ra là bên kiểm soát dữ liệu đã có được sự đồng ý để xử lý dữ liệu của họ. Việc yêu cầu nhà cung 
cấp dịch vụ doanh nghiệp đạt được sự đồng ý giống nhau cho cùng một quá trình xử lý giống nhau 
không chỉ mang tính trùng lặp mà còn có khả năng buộc nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp liên hệ 
với những người dùng cuối cá nhân vốn không quen biết gì với nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp. 
Điều này có thé gây nhằm lẫn cho người dùng cuối cá nhân và có thé làm suy yếu quyền riêng tư của 
người dùng cuối cá nhân vì bên kiểm soát dữ liệu có khả năng phải tiết lộ thông tin liên hệ của người 
dùng cuối cá nhân cho nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp (hoặc ủy quyền cho nhà cung cấp truy 
cập dữ liệu mà bình thường họ không phải truy cập) dé cho phép nhà cung cấp tiếp cận với người 
tiêu dùng. 

Những lo ngại trên xuất phát từ các định nghĩa quá rộng về “tô chức kinh doanh”, “nền tảng trung 
gian trực tuyến” và “nền tảng trung gian trực tuyến lớn”. Ví dụ, định nghĩa về “tô chức kinh doanh” 
bao hàm tat cả các thực thé kinh doanh tham gia vào chuỗi cung ứng dẫn đến việc hàng hóa hoặc 
dịch vụ được đưa tới người tiêu dùng. Điều này sẽ bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ đám mây 
(CSPs) cung cấp các nền tảng, cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ lưu trữ dựa trên đám mây cho các doanh 
nghiệp, nhưng họ không kiểm soát được cách thức khách hàng doanh nghiệp của họ giao dịch hoặc 
tương tác với người tiêu dùng. Tương tự, có thể nói CSPs cung cấp “môi trường trong không gian 
mạng” cho người bán giao dịch với người tiêu dùng theo định nghĩa của “nền tảng trung gian trực 
tuyến”, nhưng không có quyền kiểm soát cách thức người bán tổ chức mối quan hệ của họ với người 
tiêu dùng. 

Vì những lý do nêu trên, BSA khuyến nghị rằng LBVQLNTD 2022 chỉ nên áp dụng cho các 
công ty cung cấp dịch vụ đối mặt người tiêu dùng, làm việc trực tiếp với người dùng cuối cá 
nhân và thông tin cá nhân của họ, chứ không phải cho các nhà cung cấp dịch vụ doanh 
nghiệp. Điều này có thé đạt được bang cách sửa đổi các định nghĩa quá rộng về “tô chức kinh 
doanh”, “nền tảng trung gian trực tuyến” và “nền tảng trung gian trực tuyến lớn” (ví dụ: bằng 
cách nêu rõ rằng các định nghĩa này không áp dụng cho một tổ chức cung cấp dịch vụ được 
thiết kế chủ yếu cho và được sử dụng bởi doanh nghiệp/khách hàng doanh nghiệp). 


Phân biệt bên kiểm soát dữ liệu và bên xử lý dữ liệu, và miễn các nghĩa vụ cụ 
thê cho bên xử lý dữ liệu 

LBVQLNTD 2022 hiện không phân biệt giữa bên kiểm soát dữ liệu và bên xử lý dữ liệu. BSA khuyến 
nghị nên quy định về sự khác biệt này, vì việc phân bô trách nhiệm giải trình rõ ràng giữa bên kiểm 
soát dữ liệu và bên xử lý dữ liệu là cần thiết dé thiết lập và thực thi các nghĩa vụ liên quan đến quyền 
riêng tư. 


Bằng cách phân biệt giữa bên kiểm soát dữ liệu và bên xử lý dữ liệu, LBVQLNTD 2022 có thé điều 
chỉnh rõ ràng các nghĩa vụ cho các loại công ty khác nhau dựa trên vai trò của các công ty đó trong 
việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cuối cá nhân. Sự khác biệt này đặc biệt 
quan trọng trong nền kinh tế kỹ thuật số ngày nay, nơi một cá nhân có thể sử dụng dịch vụ từ một 
công ty đối mặt người tiêu dùng, nhưng công ty đó có khả năng phụ thuộc vào nhiều nhà cung cấp 
dịch vụ doanh nghiệp để lưu trữ, phân tích và xử lý dữ liệu liên quan đến dịch vụ đó. 


Chúng tôi có những lo ngại lớn rằng LBVQLNTD 2022 có thé làm suy yếu quyền riêng tư của người 
tiêu dùng nếu áp đặt các nghĩa vụ liên quan đến việc làm việc trực tiếp với người tiêu dùng lên các 
bên xử lý dữ liệu vốn không có mối quan hệ trực tiếp với người dùng cuối cá nhân. Những lo ngại 


300 Beach Road P: +65 6292 2072 Regional Representative Office 
#30-06 The Concourse F: +65 6292 6369 UEN: S97RF0005K 
Singapore 199555 W: bsa.org Page 3 of 5 


nay đặc biệt liên quan đến các nghĩa vụ liên quan tới sự đồng ý, thông bao va phan hồi các yêu 
cầu về quyền của người tiêu dùng. 


Sự Đồng ý và Thông báo. Các nghĩa vụ về sự đồng ý và thông báo là những nghĩa vụ đối 
mặt người tiêu dùng chính mà được đặt một cách thích hợp lên bên kiểm soát dữ liệu, không 
phải bên xử lý dữ liệu. Người dùng cuối cá nhân của các dịch vụ thường tương tác với 
những bên kiểm soát mà cung cấp dịch vụ — và đúng ra có thể mong đợi bên kiểm soát yêu 
cầu sự đồng ý của họ để xử lý thông tin cá nhân của họ cho các mục đích nhất định và cung 
cấp thông báo thích hợp về cách những bên kiểm soát sẽ xử lý thông tin cá nhân của họ. Tuy 
nhiên, việc yêu cầu bên xử lý dữ liệu cũng phải có được sự đồng ý và thông báo cho người 
dùng cuối cá nhân vì những mục đích đó không chỉ dẫn đến những thông báo và yêu cầu 
đồng ý trùng lặp từ nhiều công ty cho cùng một hoạt động xử lý mà còn có nguy cơ gây nhằm 
lẫn cho người dùng cuối cá nhân và dẫn đến hiện tượng "nhấp chuột mệt mỏi" — trường hợp 
mà người dùng cuối ngập tràn trong các thông báo và yêu cầu lặp đi lặp lại, làm giảm thiểu 
tính hiệu quả của các thông báo và yêu cầu trong việc thông báo cho người dùng cuối cá 
nhân về các van đề liên quan và trong việc xác nhận mong muốn và kỳ vọng của họ. 


Trả lời các Yêu cầu về Quyên lợi Người tiêu dùng. Các công ty làm việc trực tiếp với người 
tiêu dùng cũng ở vị trí thích hợp nhất dé phản: hồi các yêu cầu về quyền lợi người tiêu dùng, 
đồng thời không tạo ra các mối lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật có thể phát sinh khi các 
nghĩa vụ này được đặt lên bên xử lý dữ liệu. Điều này là do việc phản hồi các yêu cầu về 
quyền lợi người tiêu dùng đối với việc ngừng sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân thường 
đòi hỏi việc xác thực danh tính của người dùng cuối là cá nhân đưa ra yêu cau và sự hiéu 
biết về việc liệu thông tin được yêu cầu có nên được cung cấp hay không. Bên kiểm soát dữ 
liệu cá nhân nên đưa ra những quyết định nói trên vì bên kiểm soát dữ liệu tương tác trực 
tiếp người dùng cuối là cá nhân, quyết định thời điểm và lý do thu thập thông tin cá nhân 
cũng như phản hồi các yêu cầu về quyền của người tiêu dùng nên bên kiểm soát dữ liệu. 
Hơn nữa, bên kiểm soát dữ liệu ở vị trí thích hợp hơn để quyết định xem có lý do gì để từ 
chối yêu cầu của người dùng cuối cá nhân hay không. Các nghĩa vụ này không phù hợp với 
các bên xử lý dữ liệu vì họ thường không được biết bản chất của dữ liệu mà họ đang xử lý 
hoặc mục đích thực hiện việc xử lý đó. Ngoài ra, như đã nêu trước đó, theo hợp đồng bên xử 
lý dữ liệu có thé bị cắm truy cập vào dữ liệu mà họ lưu trữ hoặc xử lý cho bên kiểm soát dữ 
liệu và họ có thé thiết kế các hoạt động xử lý của họ dé giảm thiểu lượng thông tin cá nhân 
mà họ cần truy cập — tất cả điều này đều bảo vệ sự riêng tư của dữ liệu đó tốt hơn. Do đó, 
việc yêu cầu bên xử lý dữ liệu phản hồi các yêu cầu của người dùng cuối cá nhân sẽ tạo ra 
rủi ro về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của người tiêu dùng vì điều này đòi hỏi bên xử lý 
phải truy cập thông tin cá nhân, bao gồm dữ liệu cần thiết để nhận dạng cá nhân, mà đáng lẽ 
họ không cần phải truy cập. 


Do đó, BSA khuyến nghị miễn các nghĩa vụ sau cho các bên xử lý dữ liệu: 


Cung cấp thông báo cho người tiêu dùng cá nhân của khách hàng của bên xử lý dữ 
liệu (khách hàng là doanh nghiệp đối mặt người tiêu dùng) và nhận được sự đồng ý 
của người tiêu dùng cá nhân dé thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của ho;? 
Thông báo cho người tiêu dùng cá nhân của khách hàng của bên xử lý dữ liệu (khách 
hàng là doanh nghiệp đối mặt người tiêu dùng) khi có thay đổi về mục đích và phạm vi 
được quy định trong thông báo/yêu cầu sự đồng ý ban dau;"° và 





8 LBVQLNTD 2022, Điều 9 (Thông báo khi thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng), Điều 10 (Sử dụng thông tin cá 
nhân của người tiêu dùng), and Điêu 12 (Kiêm tra, cập nhật, điêu chỉnh, chuyên giao hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của người 
tiêu dùng). 

° LBVQLNTD 2022, Điều 9 và 10. 

10 LBVQLNTD 2022. Điều 10. 


300 Beach Road P: +65 6292 2072 Regional Representative Office 
#30-06 The Concourse F: +65 6292 6369 UEN: S97RF0005K 
Singapore 199555 W: bsa.org Page 4 of 5 


e Dap ứng các yêu cầu từ người tiêu dùng cá nhân của khách hang của bên xử ly dữ 
liệu (khách hàng là doanh nghiệp đối mặt người tiêu dùng) để kiểm tra, cập nhật, sửa 
chữa, chuyển giao hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của ho." 


Nói một cách rõ ràng hơn, các nghĩa vụ trên chỉ nên áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp giao 
dịch trực tiếp với người tiêu dùng (bên kiểm soát) chứ không phải nhà cung cấp dịch vụ doanh 
nghiệp (bên xử lý). 


Loại bỏ Điều 9 về yêu cầu sự đồng ý 


Theo Điều 9, LBVQLNTD 2022 công nhận "sự đồng ý" là cơ sở duy nhất dé thu thập va xử lý thông 
tin cá nhân của người tiêu dùng. Tuy nhiên, dự thảo mới nhất của Nghị định BVDLCN đã đề xuất một 
số trường hợp ngoại lệ đối với việc xử lý mà không có sự đồng ý.!2 Do đó, nếu quy định rằng "sự 
đồng ý" là cơ sở duy nhất dé xử lý thông tin cá nhân, LBVQLNTD 2022 đang mâu thuẫn với dự thảo 
Nghị định BVDLCN. Xung đột pháp luật sẽ khiến các doanh nghiệp bối rối trong việc xác định phương 
hướng tuân thủ hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam và có thé dẫn đến việc vô tinh không 
tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu của họ. Hơn nữa, do LBVQLNTD 2022 và Nghị định BVDLCN 
được giám sát và quản lý bởi các Bộ khác nhau, khung pháp lý đối với hoạt động bảo vệ thông tin cá 
nhân ở Việt Nam có thể trở nên rời rạc do việc thực thi thiếu nhất quán, dẫn đến sự nhằm lẫn về quy 
định pháp luật. 

Có thể tránh được sự nhằm lẫn về quy định này nếu các điều khoản tạo tiền đề cho hoạt động 
xử lý thông tin cá nhân chỉ được quy định trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, cụ thể như Nghị 
định BVDLCN, thay vì được quy định trong cả Nghị định BVDLCN và luật khác như LBVQLNTD 
2022. Do đó, BSA khuyến nghị loại bỏ Điều 9 ra khỏi LBVQLNTD 2022 dé tránh nhầm lẫn và 
xung đột với dự thảo Nghị định BVDLCN. 


Kết luận 


Chúng tôi xin cảm ơn Bộ CT vì đã cho chúng tôi cơ hội được đóng góp ý kiến đối với LBVQLNTD 
2022 và sự quan tâm xem xét của Bộ CT đối với các ý kiến nêu trên của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng 
rằng những mối quan tâm và khuyến nghị của chúng tôi sẽ hỗ trợ việc phát triển khuôn khổ mục tiêu 
dé bảo vệ người tiêu dùng. Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu Quý Bộ có bat kỳ câu hỏi nào liên quan 
đến thư góp ý này hoặc cần thêm sự hỗ trợ. 


Trân trọng, 


Tham Shen Hong 
Giám đốc, Chính sách — Khu vực Châu A — Thái Bình Dương 





1 LBVQLNTD 2022, Điều 12. 
12 Nghị định BVDLCN, Điều 10. 


300 Beach Road P: +65 6292 2072 Regional Representative Office 
#30-06 The Concourse F: +65 6292 6369 UEN: S97RF0005K 
Singapore 199555 W: bsa.org Page 5 of 5 


The 
Software 
Alliance 


| BSA | 


How Enterprise Software Empowers 
Businesses in a Data-Driven Economy 


B2B software enables business customers to do what 
they do best—faster, smarter, and more efficiently. 


Enterprise Software Supports Businesses’ Operations 


Enterprise software—or business-to-business (B2B) software—enables the operations of other 
companies. It helps organizations of all sizes and across all industries operate more safely and efficiently, 
enhance product and service development, and increase opportunities to innovate and grow. 


The enterprise software industry supports a wide range of organizations across the world, including 
SMEs and large companies; local and central governments; hospitals, schools, and universities; and 
non-profits. By offering trusted and responsible software solutions to support their business clients’ 
data-processing needs, enterprise software companies enable other organizations to service their own 
customers in turn. 














Manage Supp ly 4 
Enhance Business Processes 


z=: Chains 
tl: ; ị and Increase Productivity 
‹ P H ENTERPRISE 
a _ B2B E 
Manage and Document SOFTWARE sát 
Regulatory Compliance — ; 2 A i Ờ 


Engage in ˆ 
` A Research & Development 
Reach New 
Customers 


=» Enterprise software optimizes the use of digital technology to support and improve 
business operations, empowering other companies to focus on what they do best, 
such as R&D and product design. 


www.bsa.org | 1 








In Europe, almost 80 percent of large companies 
and 35 percent of SMEs use information-sharing software. 


Enterprise Software Helps Businesses Benefit From Digital 
Transformation 


Organizations in every sector of the economy increasingly rely on cutting-edge software to run, facilitate, 
improve, and optimize their operations every single day. Governments, public administrations, 
schools, and hospitals are also increasingly adopting these tools. Enterprise software underpins human 
resources and payroll operations; billing and financial transactions; research and development; product 
design; workforce collaboration, communication, and messaging; customer relations; and logistics and 
supply-chain management, among many other business services. 


38 percent of small businesses Australian businesses are 
in the United States cited increased using more cloud than ever— 
sales and revenue as a benefit 42 percent of businesses 

associated with using digital tools.” across 2017-2018, up from 


31 percent in 2015-2016.% 


Bồ) In times of crisis, such as the global outbreak of COVID-19, enterprise software 
tools help coordinate public health safety responses, maintain essential services, 
and support economic continuity. 





ENTERPRISE (B2B) SOFTWARE PROVIDES CLIENT SOLUTIONS THAT: 


4 4 4 


Operate and Optimize Protect and Secure Data Innovate and Expand 
Business Services and Business Information Beyond Existing Capabilities 
(including responsibly (including providing strong, (by using cognitive solutions 
handling and moving accountable privacy and such as analytics and artificial 
information globally) security safeguards) intelligence to better address 


customers’ needs) 





1 EU DESI Index 2020, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi. 





2 httos://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/connected-small-businesses.html. 





3 Characteristics of Australian Business, https://www.abs.gov.au/statistics/industry/technology-and-innovation/characteristics-australian- 
business/2017-18. 





www.bsa.org | 2 


Enterprise Software Is Built on Transparency and Trust 


Enterprise software companies and their business customers negotiate their relationship in contracts and 
licensing agreements to ensure they best address their clients’ individual needs. Enterprise software 
companies monetize their technologies and not the data of their customers. 


Enterprise software services, such as cloud computing, are used primarily for business-to-business 
purposes and are not consumer facing. The business customers control their data and direct how it 
will be used. Enterprise software companies do not have unfettered access to the data stored in their 
cloud infrastructure or service. Access and use of such data is reserved for the benefit and sole purpose 
of their customers. 





g processing 

\ structio =s 
“or” eee? 

==-=-=-= rt 
7 Fechnolog a 
| 
BUSINESS | 
| CUSTOMER INTERNAL ENTITIES 
SOFTWARE or THIRD PARTY 


COMPANY 


Enterprise software companies operate under strong existing legislative requirements of data 
handling. Across the world, legal obligations often include accountability measures and technical 
safeguards that ensure enterprise software companies provide robust assurances of trust for their 
customers. Enterprise software companies also develop innovative, tailored, or customizable solutions 
for clients that are highly regulated, for example, in the health, financial, automotive, aeronautic, and 
telecom sectors and the semiconductor industry.‘ 


For instance, machine learning solutions can use data gathered across countries to 
create fraud detection systems in the financial sector. 


Enterprise software helps reduce legal and operational risks for business customers who can be 
confident they are using tried and tested software products, with appropriate remedies and support, 
without having to develop their own software in-house. Enterprise software companies also often 
provide tools to facilitate their customers’ compliance, for instance on privacy, consumer protection, 
cybersecurity, anti-money laundering, or energy efficiency. 





4 See Cross-Border Data Flows: Enabling Local Economies and Driving E-Commerce, https://www.qlobaldataalliance.org/downloads/ 
WTOEventSummary20200702. pdf. 








www.bsa.org | 3 


How to Create a Successful, Responsible, Software-Enabled 
Economy 


STRONG PRIVACY PROTECTIONS 


a Privacy is essential to building trust. Software-enabled business operations increasingly 

rely on data—and, in some cases, personal data—to function. As a result, data protection 
frameworks that create a user-centric approach to privacy must ensure the use of personal data 

is clear, transparent, and consistent with customers’ expectations. Privacy laws should create robust 

obligations for all companies and organizations that handle individuals’ personal data. This would 

ensure companies act responsibly while being able to pursue legitimate business interests. 





CYBERSECURITY 


Software innovation continues to connect people across the world. These online 
connections create efficiencies and spur economic growth, but they also create 

vulnerabilities that bad actors can exploit if the proper security measures are not in place. 
Addressing cybersecurity challenges requires innovative tools and practices to defend the integrity, 
confidentiality, and resilience of the connected ecosystem. One important tool is the ability to use the 
strongest available encryption technology when appropriate. 





CROSS-BORDER DATA FLOWS 


Cross-border data flows are necessary for companies to operate globally; leverage their 
resources and footprint across locations; innovate; and provide services to their customers, 

across sectors and geographies. For enterprise software companies and their business 
customers, the ability to transfer, and process, data globally is pivotal in ensuring the quality, reliability, 
security, personalization, and efficiency of service. 





RISK-BASED AND TECHNOLOGY-NEUTRAL APPROACH 


Software technologies evolve every day, pushing the boundaries of the benefits that 
technology can bring to organizations and people. Given the fast-paced nature of this 

industry and its adoption by customers, laws and regulations should strive to provide legal 
certainty, be outcome-based, and adopt a risk-based and technology-neutral approach, building on 
legal frameworks that already apply. Any new policy should set clear compliance goals and enable 
companies to adapt their practices and safeguards to the best-suited approach given their business 
model, the nature of their activity, their position in the value chain when contracted by others, and their 
risk profile vis-a-vis the established objective. 


© 


INTERNATIONAL CONVERGENCE 


The value of the data-driven economy is in the ability of companies to operate across 
borders, reach new markets, and service customers regardless of location. Building on each 

region's own legal and cultural legacy, convergence of rules on privacy, cybersecurity, or data 
governance and compatibility of mechanisms play a critical role in growing cross-border business that 
increasingly rely on enterprise software around the world. 


© 


www.bsa.org | 4 


The 
Software 
Alliance 


| BSA | A 


The Global Standard: Distinguishing Between 
Controllers and Processors in Privacy Legislation 


Comprehensive privacy legislation must create strong data and (2) businesses that process the data on behalf of 
obligations for all companies that handle consumer data. another company, which act as processors of that data 
These obligations will only be strong enough to protect , OE 
consumer privacy and instill trust, though, if they reflect This fundamental distinction is critical toa host of global 
how a company interacts with consumer data. privacy laws, including the European Union's General 
Data Protection Regulation (“GDPR") and the California 
Privacy laws worldwide distinguish between two types of Consumer Privacy Act (“CCPA”). Both types of businesses 
companies: (1) businesses that decide how and why to have important responsibilities and obligations, which 
collect consumer data, which act as controllers of that should be set out in any legislation. 





Who Handles Consumer Data? 










Z) 
` a, 
w & 
` 
SA bả 
FS. ` 
| XS. Si 
TS Data & Processing Instructions 
CONSUMER oS ee ecŸ==== 
Individuals whose personal data is 4=============- (o) 
collected and used by a controller Processed Data Lox 
EXAMPLES | 
Consumers who shop at retail CONTROLLER PROCESSOR 
_ Stores, buy products online, or share Decides whether and how to Processes data on behalf of a 
information on social media platforms. collect data from consumers, and the controller, pursuant to the 
purposes for which that data is used controller's instructions 
CONSUMERS SHOULD HAVE 
THE RIGHT TO: EXAMPLES EXAMPLES 

e Know what type of data a controller Companies that interact directly Companies that provide business-to-business 

collects — and why with consumers, such as hotels, banks, products like cloud computing, and vendors 

retail stores, travel agencies, and like printers, couriers, and others that process 

® Say no, and opt out of broad types faci haol id d he directionat h 

of use, not just sale consumer-tacing technology providers. ata at tne direction of another company. 


e Access information about them CONTROLLERS ARE RESPONSIBLE FOR: PROCESSORS ARE RESPONSIBLE FOR: 


e Correct that information 


j : Obtaining any consent needed Processing data consistent with 
e Delete that information to process a consumer's data a controller's instructions 
e Have their data securely protected Responding to consumer requests Adopting appropriate safeguards 
e Have their data used consistent for access, correction, or deletion designed to protect data security 


with their expectations Using data consistent with the 


consumers’ expectation 


www.bsa.org 


Controllers and processors should have role-dependent responsibilities to ensure consumers’ 


privacy and security are protected. 





Privacy Laws Worldwide Distinguish Between 
Controllers and Processors 


Privacy laws worldwide reflect the basic distinction between 
companies that decide to collect and use data about individuals 
and companies that only process such data. 


Companies that decide Companies that process 
consumer data at the 


direction of others. 


how and why to collect 
consumer data. 





GDPR: Processors 
Handle personal data 
“on behalf of” a controller. 


GDPR: Controllers 
Determine the “purposes and 
means” of processing. 


CCPA: Service Providers 
Handle personal information 
“on behalf of” businesses. 


CCPA: Businesses 
Determine the “purposes 
and means” of processing. 


This distinction is crucial to a host of privacy laws beyond the 
GDPR and CCPA. In addition, leading international privacy 
standards, including ISO 27701, and voluntary frameworks that 
ensure data can be transferred across national borders, such as 
the APEC Cross Border Privacy Rules, also distinguish between 
controllers and processors. 


EXAMPLE 


A business contracts with a printing company to create 
invitations to an event. The business gives the printing 
company the names and addresses of the invitees from its 
contact database, which the printer uses to address the 
invitations and envelopes. The business then sends out the 
invitations. 


The business is the controller of the personal data processed 
in connection with the invitations. The business decides 
the purposes for which the personal data is processed (to 
send individually-addressed invitations) and the means of 
the processing (mail merging the personal data using the 
invitees’ addresses). The printing company is the processor 
handling the personal data pursuant to the business's 
instructions. The printing company cannot sell the data or 
use it for other purposes, such as marketing. If the printing 
company disregarded those limits and used the data for its 
own purposes, it would become a controller and be subject 
to all obligations imposed on a controller. 


Why Is the Distinction Between 
Controllers and Processors 
Important to Protecting Consumer 
Privacy? 


Distinguishing between controllers and 
processors ensures that privacy laws impose 
obligations that reflect a company’s role in 
handling consumer data. This helps safeguard 
consumer privacy without inadvertently creating 
new privacy or security risks. 


Data Security. Controllers and processors should 
both have strong obligations to safeguard 
consumer data. 


» Placing this obligation on both types 
of companies ensures consumer data is 
protected. 


» Controllers and processors should both 
employ reasonable and appropriate security 
measures, relative to the volume and 
sensitivity of the data, size, and nature of the 
business, and the cost of available tools. 


Consumer Rights Requests. Responding to 
important consumer rights requests—such as 
requests to access, correct, or delete personal 
data—requires knowing what is in that data. 


» Controllers interact with consumers and decide 
when and why to collect their data. For that 
reason, laws like the GDPR and CCPA require 
controllers to respond to consumer rights 
requests. Moreover, controllers must decide if 
there is a reason to deny a consumer's request, 
such as when a consumer asks to delete 
information subject to a legal hold. 


» Processors, in contrast, often do not know the 
content of the data they process, and may be 
contractually prohibited from looking at it. It 
is not appropriate for processors to respond 
directly to a consumer's request—which 
creates both security risks (by providing data 
to consumers they do not know) and privacy 
risks (by looking at data they otherwise would 
not). Processors should instead provide 
controllers with tools the controller can 
use to collect data needed to respond to a 
consumer's request. 


www.bsa.org 


